Northwest 
HP. Txxr>l lo in 2C⁄ Community 
sI\orthShore | Swcdish Hospital | „Ÿ Ủ 


Part of #INorthShore Part of #iNÑorthShorc 


Lnivecrsity HcalthS5ystcm 


Quý vị có quyền nhận được bản "Ước Tính Thiện Chí" 
giải thích dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị sẽ là bao nhiêu tiền 


Theo luật pháp, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần cung cấp cho 
bệnh nhân nào không có bảo hiểm hoặc không sử dụng bảo hiểm bản ước tính 
hóa đơn cho các hạng mục và dịch vụ y tế. 


e_ Quý vị có quyền nhận được một bản Ước Tính Thiện Chí cho chi phí dự kiến 
tổng cộng các hạng mục hoặc dịch vụ không cấp cứu. Bản này bao gồm các chỉ 
phí có liên quan như xét nghiệm y tế, thuốc kê toa, thiết bị và chi phí bệnh viện. 


e_ Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cung cấp cho quý 
vị một bản Ước Tính Thiện Chí ít nhất 1 ngày làm việc trước khi quý vị nhận 
được dịch vụ hoặc hạng mục y tế. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và bất cứ nhà cung cấp nào khác mà quý 
vị chọn một bản Ước Tính Thiện Chí trước khi quý vị có kế hoạch về một hạng 
mục hoặc dịch vụ. 


e_ Nếu quý vị nhận được hóa đơn cao hơn ít nhất $400 so với Ước Tính Thiện Chí, 
quý vị có thể tranh chấp hóa đơn. 


e_ Hãy nhớ lưu một bản sao hoặc chụp hình bản Ước Tính Thiện Chí của quý vị. 


Nếu quý vị có câu hỏi về hoá đơn của mình, quý vị có thể liên hệ: 
NorthShore Hospitals and Swedish Hospital 847-570-5000 
Northwest Community Healthcare 847-618-4780 


Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thông tin thêm về quyền của quý vị đối với 
Ước Tính Thiện Chí, hãy truy cập www.cms.gov/nosurprises hoặc gọi số 
1-800-985-3059. 


